GS. VO Cong Hau 


kythuAttq6nc 

flans' Cau 

i _ w (Annona spp.J 



^ NHA XUAT BAN N6NG NGHIEP 


GS. VU CONG HAU 


KY THUAT TDONG 

Jtlan q (^Au 

(Annona spp.) 

(In Ian tint 10) 


NHA XUAT BAN NONG NGHIEP 
TP. Ho Chi Minh - 2006 



MANG CAU (NA) 

(Annona spp.) 

Giao stf VO CONG HAU 

NGUON GOC 

Mang cau thuoc ho Na (Mang cau) phat sinh rat 
sdrm va duforc con ngufofi thuin hoa trudc tien d cac 
vung nhiet ddri Chau My. 

TO the ky 16, cac cay ho Mang cau da ducfc nhap 
vao nhieu nude nhiet ddi va do tinh thich nghi rong 
dutfc trong phd bien or cac vung nhiet Adi va a nhiet 
Adi . Tuy nhien do trai phtic hop, thudng to, nhieu 
nude, kho van chuyen. nen hien nay mang cau v&n 
thuoc loai trai cay chua khai thac het tiem nang. O 
hoi nghi trai cay nhiet ddi hop or Bangladet thang 
7/1992, ngoai nhtfng trai da trong phd bien nhU chuoi, 
dUa, cam, quit, xoai, 5 loai trai cay sau day dutre chu y 
nhat : Mit, Tao gai, Mang cut, Oi, Mang cau. 

Co hang chuc loai mang cau co trai an duc/c 
nhUng tren the gidi chi co 2 loai dutfc trong phd bien 
nhat do la mang cau dai (Annona squamosa) va mang 
cau xiem (Annona muricata). O Viet Nam cung vay, 
mang cau dai dircrc trong rong rai ca ngoai BMc va 
trong Nam, con mang cau xiem chi trong trong Nam; 
or mien Bdc chi mo'i trong thi nghiem. Ngoai 2 loai 
nay, con 2 loai ntfa co trai an duqc, nhtfng mui vi it 
hap dfin, chat liiorng thap nhat la binh bat (A. 
glalora). U mien Nam binh bat moc rat nhieu a cho 
thap, ung, nhiem phen va mien B £c cung co. Trai co 
vo nhan mau xanh, chuyen sang vang toi khi chin. 


3 



Thit mku trang v&ng, hat mau nau vang. Ngudi ta 
ghep canh mang cau xiem len goc binh bat vi tiep 
hcfp tot de trong d dat thap nhilm phen vi trong 
mang cau xiem, chiet hay udng tif hat thi khong dude. 
Hat binh bat cung chufa mot chat diet sau nen co the 
dung bot binh bat tan nho lam thuoc triT sau. 

O Viet Nam con mot loai mang cau nufa goi la ne 
(na) tac gia da g^p nhieu lan d mien Bdc nhtfng nam 
60 - trai rat giong binh bat ten khoa hoc la Annona 
reticulata - ten Phap la Coeur de boeuf (tim b6). Tuy 
trai giong binh bat nhirtig khi con xanh mau da hdi 
vang khi chin mau vang do, vo trai cung nh&n, nhifng 
thit trai mau vang hong. Hai khac biet quan trong 
ntfa la la ne dai, mdng nhcr mang cau dai, da dat cao 
han giong mang ciu dai trong khi binh bat ifa dat 
thap nhieu man n&ng mot chut va chiu ung tot. 

VAI DAC TINH SINH LY DANG CHU Y 

1- Kha nang thu phan 

Tat ca cac loai mang cau deu co trai phufc hcrp, 
hoa cung phufc hdp, nhieu nhi cai, gan tren mot cai 
tru. O phia cinfori nhieu nhi dire co ba > phan. Ngoai 
cung la canh hoa. 

Theo cac t£c gia Cuba phan ldn hoa mang cau 
thuoc loai “cai chin trade” (protogyne) y noi nhuy chin 
trade va chi co the thu phan trong mot thdi gian 
ngan. Khi nhuy cai thu phan dude thi bao phan cua 
cung hoa do chifa nd. Do db khong, hay rat it kha 
nang phan cd the thu cho nhuy cua cung mot hoa; hat 


4 




Hinh : Hoa mang can dai va cac bo phan. 

1. Toart bo hoa. 2. Mot trong 3 earth hoa. 3. Dai hoa. 
4a. Nhi phia mat 4b. Nhi phia lung. 5a. Mot nhuy cdt doi. 
5b. Mot nhuy chita cdt. 6. Hoa da bitt canh. 7. Hoa da bdt 
earth va nhi . 


5 



phan mang cau lai ldn - gio khong giup gi cho viec 
thy phan duofc va phai nhd tori con trung moi gidi, 
mang phan cua mot hoa khac tori. Con trung moi gidri 
co the it hay khong co. Do do mot so" nhuy khong 
duo'c thu phan va hoa rung; neu 1 phan nhuy dirpc thu 
phan thi trai phdc hyp co the ket, nhufrig be, it mui. 
Nhtfng mui thy phan ditpc la nhtfng mui may, co hat; 
mui khong thu phan ditpc thi lep, khong co hat. Mui 
lep iLTOng doi nhieu thi trai v&n veo, hinh thu khong 
binh thifcmg, phinh ra d cho co mui may, thot vao o' 
cho mui lep. Hien trang nay thtfdng thay of mang cdu 
xiem, nhidu nhuy (dafn vi hoa) khong thu phan ditoc - 
O mang cau dai so nhuy nhieu, nen mui lep lan vao 
mui may, it anh hudng den hinh thu nhung trai nho 
di. 

De tang eating dau trai, va trai to ra of Cu ba, Ai 
Cap trong san xuat ngtftii ta thuc hien thu phan bo 
khuyet. 

Dudi day la each thy phan cho hoa mang cau dai. 
Vao vu hoa nd ro, chieu hom trutfc khoang 4-5 gior 
ra tham cay mang cau va chon mot so hoa bu’t ve de 
lay phan. Hoa hurt roi tat nhien khong con dau trai 
diTofc vay nen chon nhtfng hoa nho, d ngon canh, ngon 
cay, va chat ldOng phan van dam bao - Cung phai 
chon nhtfng hoa sftp nd, canh da trtfng, md he. Bat 
hoa lay phan tren mot cai dla d cho kho, mat. Sang 
hom sau hoa se nd bung. Canh hoa, bao phan rdi khoi 
tru hoa. Bao phan ntft va phan mau kem rcri ra dia. 
Nhat sach cuong hoa kem theo nhuy cai da heo, canh 


6 



hoa, xac bao phan, ru cho phan roi ra het. Gom phan 
lai dem thu phan bang mot cai but long dau nhon va 
mem, tot nhat la mot c&i but long Trung Quoc neu 
khong co dung 2, 3 cai long ga buoc chum lai. Thu 
phan vao 8, 9 gib sang, cho nhufng hoa da he mb. 
Dung b&n tay trai dd nhe hoa cai, cuong hoa lot giufa 
ngon tro va ngon giufa ban tay trai va lay ngon tay 
cai cung cua ban tay trai tach nhe canh hoa ra trong 
khi tay phai cam but long da tam vao phan xoay nhe 
cho phan dinh vao bo nhuy b giu'a long hoa. 

Thu phan cho hoa mang cau xiem lai con can 
thiet hcfn vi it hoa, ft phan, trai di hi v&n veo, nhifng 
cung de hcfn vi hoa to, canh hoa d! tach ra de difa 
phan vao, va hoa, trai to thi ft cong thu phan hcfn. 

O Cuba, mot lao dong 1 cong co the thu phan cho 
800 ~ 1.000 hoa mang cau dai trong 1 ngay. Khoang 
3-4 ngay thu phan 1 lln cho 1 cay va ca mua hoa 
cung chi thu phan 8-10 lan khi hoa ra nhmu nhat. 

Nhufng hoa dau vu va hoa cuoi va thuting rung 
nhieu, va trai du dau cung b£. 

2. Ghep va kha nang tidp hdp 

Nhieu loai cay trong ho mang cau, do huyet thong 
gan co the ghep loai no len loai kia. Cf chau My 
La tinh co tdi 9, 10 loai mang cau co the ket hop tot 
vdi nhau thanh tufng cap con b Viet Nam chi co 4 loai 
: mang c&u dai, mang cau xiem, binh bat, ne (na). Tai 
lieu vk thoc te san xuat cho biet : 

- Mang cau xiem ghep len binh bat ; tiep hop tot 
sinh trubng, ket trai binh thUbng va mien Nam da suf 


7 



dung rong rai kinh nghiem nay. 

- Mang cau dai ghdp len binh bat c6 the song 
nhung sau d6 tiep hcrp khong tot, cay ghdp chet dan. 

- Mang cau dai ghep len ne (na) (co the tim giong 
d vung Cam Thuy, Thanh H6a) - tiep hop, sinh 
trUdng phdt due rat tot nhung chi c6 the trong d dat 
cao, khong ung nude. 

- Mang cau dai ghep len mang cau xiem va ngOOc 
lai : tiep hop khong tot, sinh trtfdng phat due khong 
binh thudng. ChUa ai suf dung nhufng c&p ghep nay 
trong san xuat. 

mAng cau dai 

1. Gia tri kinh te 

O Viet Nam va ca tren the gidi, mang cau dai la 
loai mang cau duttc trong pho bien nhat. O An Do 
mang cau dai da diio'c nhap noi tif lau va difofc trong 
rong den mure do no trd thanh cay dai va co tac gia 
da cho la An Do la noi dat to cua n6. Ngay d Trung 
Quoc, Dai Loan mang cau dai difoc d&nh gia cao va 
dupe trong rong rai do do mang cau dai hoan toan co 
the xuat khau neu cai tien giong, giam ty le hat, vo 
- to chufc dong goi chuyen chd tot ho&c ch£ bien 
thanh do hop, thufc uohg. 

Nghe trong mang cau dai d£ phdt trien vi nhtfng 
ly do sau : 

a. Huong vi dupe nhieu ngUdi Ua thfch vi do ngot 
cao, hoi co vi chua nen khong lat, lai cd hiicmg thefm 
cua boa hong. 


8 



b. Giku sinh to, gi4u chat khoang. (Xem bang ke 
sau day). 

Bang 1. Chat ltfofng cua mang cau so vdfi 
hai loai trai pho bi£n 



Mang 
c£u dal 

Mang 
cau xifim 

Xoai 

ChuA'i 

stf 

Gia trj Cato 

78 

59 

62 

100 

00 irr\ % 

77,5 

83,2 

82,6 

71,6 

Oam protein (gam) 

1,4 

1,0 

0,6 

1,2 

Chat beo (gam) 

0,2 

0,2 

0,3 

0,3 

Gluxit (d xenlulb gam) 

20,0 

15,1 

15,9 

26,1 

XenlulO (gam) 

1.6 

0,6 

0,5 

0,6 

Tro (gam) 

0.9 

0.5 

0,6 

0,8 

Canxi (miligam) 

30,0 

14,0 

10,0 

12,0 

Un . P (miligam) 

36,0 

21,0 

15,0 

32,0 

S4t Fe (miligam) 

0,6 

0,5 

0,3 

0,8 

Natri . Na (miligam) 

5,0 

8,0 

3,0 

4,0 

Kali : K (miligam) 

299,0 

293,0 

214,0 

401,0 

Caroten (Vitamin A) (microgam) 

5 

vtft 

1.880,0 

225,0 

Thiamin (B1 ) (miligam) 

0,11 

0,08 

0.06 

0,03 

Riboflavin (B2) (miligam) 

0,10 

0,10 

0,05 

0,04 

Niaxin (P) (mil)gam) 

0,8 

1,3 

0,6 

0,6 

Axit ascorbic (C) (miligam) 

36,0 

24,0 

36,0 

14,0 


FAO 1976 


Trong bang la ham ltfcfng chat dinh difdng chufa 
diTng trong 100 gam phan Sn duftfc, khong tinh vo hat, 
loi v.v... 


9 





Xem bang thay ro so vori xoai, chuoi va nhieu loai 
trai cay khac, mang cau dai nhieu dtfcfng, canxi, lan, 
rat giau cac loai vitamin trif vitamin A. 

Nhii vay, ca ve m&t huang vi ca vi gi& tri dinh 
ditdng, mang cau dai xtfng dang dtitic xep vao loai trai 
cay nhiet do'i co gia tri. Chita xuat khau dtitic nhieu 
chu yeu vi khong chiu van chuyen, kho bao quan. 

Mot liu diem ldn nufa ciia mang cau dai la tlnh 
thich dng ldn; chi lay mot thi du : tren dat cat ven 
bien mien Nam Trung Bp dat xau den do co mpc cung 
kho nhung ngufti ta van trong dutfc mang ciu dai, do 
no chiu dupe mu a kho kh&c nghiet, khong can tirdi. 
Mot trai 16*n nang khoang 150 -250 g, co 65 -70% 
ctim vda mot ngtfPi an, do do do ban. 

2. Dac tinh 

Muon san litpng va chat lilting cao, cin chu y thoa 
man nhufng yeu cau sau day : 

• Mang ciu dai ifa dat thoang, khong nen trong ti 
dat thap ung. Tuy chiu dupe dat cat xau nhting chi 
phat huy dtipc PU diem neu dat nhieu mku vh khong 
bon phan thi chong gia coi, nhieu hat, it thit (ctim). 
Lao nong mien Bac noi : Nhan canh la, na canh bong. 
Y noi chi nhtfng canh khoe nhieu nhpa, mang cau mdri 
ngon. Na tti thi ngon, cam tof khong ngon, y cung noi : 
chi khi tre dtftic ch&m bon nhieu mang cau dai mdi 
ngon. Bo tri khong ch&m soc, cay chong suy nhtfpc. 

- Mang cau dai chong ung kem nhtfng chong han 
tot. 

O dat cat ven bien hay d dat cao han g^p mua 


10 



kho, rung het la, khi mua mifa trb lai vao thang 4-5 
lai ra la, ra hoa. Nhufng lufa dau hoa deu rung nhieu, 
sau do khi bo la da khoe, quang hop du thi trai dau. 
Nhtfng lufa hoa cuoi, v&o thang 7-8 cung rung nhieu; 
trai ket dOOc cung nho vi vay mang cau dai thuoc loai 
trf.i cd mua khong nhO chuoi, dufa, du du, va ca mang 
cau xiem ntfa (b mien Nam la loai trai quanh nam). 

Cung do nhip do sinh trddng nhO vay, trong mang 
cau dai khong can tutfi. Tuy vay, neu co turdi, cham 
bon thi mua ra trai keo dai hdn. 

- Mang cku dai toong doi chiu ret. Mua dong 
ngurng sinh trdbng, rung het la mua xuan am ap lai ra 
dot la mdi, nhd do mang cau dai khong nhufng trong 
duTOc d mien Bac ma con b Nam Trung Quoc, Bai 
Loan, B^c An Bo... 

3. Giong 

a. NgOdi ta phan biet hai loai mang cau : dai va 
bd. Phan biet b cho mang cau dai thi cac mui dlnh 
chat vao nhau ca khi chin, de van chuyen vi du co bi 
dong cham manh trai khong bi vd ra - vo cung mong, 
cd the hoc ra tting mang nhu vd quit. Mang c4u bd, 
trai lai, khi chin mui no rdi mui kia, dong cham hoi 
manh la trai vd ra. Tham chi ngay khi con b tren cay, 
trai chiTa chin han cd the da nuft. Bo ngot cua mang 
cdu dai cung cao hdn. Thtfc ra do chi nhan bkng hat 
nhieu the he, lai lan nhieu nen co nhieu loai co d&c tinh 
trung gian giufa dai vh bd. 

Theo tai lieu d Cuba co 2 giong mang cau dai tuy 
trai nhd nhiftig khong cd hat. Nhufng giong nay chua 


11 



duttfc nhap vko Viet Nam. 

Cong tac chon gidng chtfa \km dime khong chi d 
Viet Nam, ma con of nhieu nude khac vi mang cau dai 
cung nhu mang cau xiem con la m$t cay kn trai chiia 
dutfc khai thdc dung mufc. 

b. 0 Viet Nam va c6n d nhieu nUdc nhiet ddi 
khac, mang cau dai van c6n dupe nhan bang hat vi 
nhting ly do sau : 

- Dung hat kinh te : 1 trai co tdi 50, 60 hat - hat 
nho (1 kg co tdi 3.000 hat) co vo cilng bao quanh, nen 
bao quan dupe 2-3 nam. Hat tuy lau nay mam mot 
chut nhimg sdc vdi cat cho sift vo, hokc xuf ly axit 
sunfuric, ngam nude ndng 55 - 60°C trong 15 - 20 
phut co the mpc sau 2 tuan le. 

- Trong tii hat cung chong ra trai 2-3 nkm la co 
the ra trai va ghep khong ra trai sdm htfn la bao, cay lai 
yeu. 

- Chua co dong vo tinh, chUa co giong tot dupe 
chinh thtfc gidi thieu. 

Tat nhien du trong bang hat c6 the gieo thang vao 
cho co" dinh cung phai chon cay, chon trai, chon hat miy 
v.v... 

TUdng lai, mang cau dai roi cung nhan bkng 
phucmg phap vo tinh. 

Trotfc het phai chon nhffng cay me co nhurng d&c 
tinh lTu viet nhu : trai to it hat, hat nho, do dudng 
cao, de van chuyen (mui dinh thanh mot khoi)... 

Trong cac bien ph4p nhan giong vo tinh da 
nghien cufu, ghep la phtfcfng phap uu viet nhtft. Nhu 


12 



da n6i d tren mang cau dai chi co the ghep tot tren 2 
goc ghep la mang cau dai va ne (co ngucri goi la binh 
bat vi trai giong binh bat) nhutig hat ne kho kiem, 
vay tot nhat la dung goc gh£p mang cau dai. C6 the 
gh£p 4p, co the ghep cknh hay ghep mdt. Goc ghdp 
phai 1-2 tuoi. Canh ghep la canh da h6a go dufrng 
kinh 1 cm trd len lay cr doan canh la da rung het. Cit 
dai 12 cm - co the ghep nem v5o canh goc ghep, cung 
co the cat ngon goc ghep roi ckt vat goc ghep va c&nh 
ghep sao cho ap vao nhau vifa van. Vet cat dai 
khoang 5-6 cm. 

4. Trong va cham soc 

Mang cau dai chu yeu gieo hat trong bau ho£c 
gieo thang vao chd co' dinh, do do it khi phai danh 
bau, di trong. 

Neu irctag cay giong bkng each gieo hat d trong 
bau nen defi tdi khi cay khoang 1 nam tuoi cao 
khoang 40 -50 cm dem trong thi dS song htfn. 

O dat cdt ven bien dat xau, ngtfdi ta thi/dng trong 
qua day v5 thtfofng khong bon phan do do trai be, hat 
nhieu. Nen trong vdi khoang each 4 m d dat xau, 5 m 
8 dat tot ket hafp cham bon de trai to, com nhieu. 
Thdi vu trong : dau mua xuan va co the keo d5i den 
thang 8, 9. 

Nhat thiet phai tUori dam nutfc khi vCfa trong, du 
la cay ifcfng trong bau, hay cay danh di trong cho den 
khi cay xanh trd lai, phai ti/di neu nang han. Sau nay 
khi cay da ra trdi, ti/dfi bo sung khi g&p trofi ban cung 
c 6 Iqi. 


13 



Nen bon 20 - 30 kg phan chuong khi trdng cho 
moi cay. Sau do khi cay Ibn bon phan cho 1 cay nhir 
sau : 

- Phan chuong hai nam dau bon 20 kg/nam, sau do 
tii nam thd ba trcr di 30 kg/nam. Phan chubng nen bon 
lam mot ldn ho&c hai lan trifcfc mua mifa va sau khi 
thu trai. 

- Phan khoang (bon them vdi phan chuong) nam 
dau bon phan NPK 16, 16, 8 : 0,5 kg cho mdi cay. Tir 
nam thuf hai trcf di cuf them 1 nam tuoi bon them 
0,5 kg. VI du nam thd hai bon 1 kg 1 cay, nam thuf ba 
1,5 kg va den nam 9, 10 thi thoi khong t&ng nufa. De 
trai them ngot, co the bon them phan Kali tCr nam 
thu’ ba trd di, 0,5 kg cho moi cay, va sau do tang len 
chut ft moi nam. 

Sdu berth : 

Mang cau dai it sau benh. Tuy vay can chu y 
phong tri rep sap, rat pho bien of cac vu’cfn it cham 
soc, Khi mang cau chu'a co trai rep bam of dirdi m&t la, 
de nhan ra of mau trdng sap va cac tua tr&ng quanh 
minh, smh soi d do. Khi co trai thi bam vao trai hut 
nhqa, LlT khi trai con non den tan khi chin, thtfcfng cr 
ke giap ranb giufa hai mui vi cho nay vo mong, khong 
nhufng lam mat my quan, kho ban difafc, ma con lam 
giam chat lifting do vi nhat. 

Tri b&ng thuoc : 

Bi 58ND, Applaud, Mipcin v.v... Xit vao cuoi vu, 
khi khong con trai. Khi co trai, xit ca vao trai, vao la. 
Khi trai sap chin, khong xit ntfa, tranh gay doc cho 


14 



ngifcri tie u thu. 

Thu hoach : 

Dau hieu mang cau chin la man trang xuat hien b 
cac ke ranh gidi gitfa 2 mat, va cac ke nay ddy len, 
dxnh mui thap xuong (mang cau mb mat). U mot so 
giong xuat hien nhtfng ke nurt va of cac giong “mang 
cau bd” ke nut toac. 

Nen lot la tuoi, la chuoi kho de trai khdi sat vao 
nhau, vo nat tham lai, ma xau di, kho ban. 

Hai xong nen van chuyen ngay den ndi tieu thu vi 
khi chin roi, du la mang cau dai, van de nat. 

MANG CAU XIEM 

1. Gia tri kinh te 

Trai mang cau xiem Idn hern mang cdu dai, nang 
trung binh 1 - 2 kg cd khi lo*n hon ntfa, trai cung phbc 
hop, nhefng vo ngoai cung nhdn chi phan biet di idc 
mui nay vbi mui kia nhb moi mui cd 1 cai gai cong, 
mem, vi vay cd ten la mang cau gai. 

Nguon goc My La - tinh cung nhu mang cdu dai, 
nhtfng dien tich trong hep hem nhieu. Ngoai cac nude 
nhiet ddi, d Dai Loan, Nam Trung Qudc ddu cd trong le 
te. 

Ngay of Nam Viet Nam cung khong trong tap 
trung nhieu. 

Lfu diem la tuy khong nhieu calo, nhieu dudng, 
nhUng la thud pham qul nhb giau chat khoang ; lan, 
canxi, rat nhieu vitamin BI, B2, P, C. Hon ntfa lai cd 
vi chua, cd mui tho'm hap dan rat hop vdi khau vi 


15 



ngirdi cac nifdrc phUong Tay, d&c biet khi ep nude dung 
lam do uong. 

ChUa trong nhieu, bdn khdng nhanh bang mang 
cau dai of cac cho vi cac ly do sau : 

• Ltf<?ng diTcfng thap, hefi chua khong hop khau vi 
nhieu ngUdi A Dong. 

• Trai to nhieu nude van chuyen con kho khan 
hem mang cau dai. 

• Trong quang canh san ludng thap ket trdi It, 
chu yeu do d£c tinh sinh ly cua cay trai khong dau 
neu thieu con trung moi gidi vh thu phan kem thi trdi 
nho ho&c rung. 

O thanh pho Ho Chi Minh nhieu dat thap, nhiSm 
phen, chi co cay binh bat la moc de dang va mang 
cau xiem lai dd tiep hop vdi binh bat, giup ich ldn cho 
viec khai thac dat thap, nhiem phen. Neu thu phan 
nhan tao, de hon vdi mang cau dai, mac khac neu co 
1 nha may ep nude la do uong, xuat khau hay suf dung 
trong nude trong mang cau xiem rat co trien vong. 

2. Giong 

Cung nhu mang cau dai, a trong nUdc cong tac 
chon giong mang cau xiem chua lam dUOc nhieu. Chua 
noi den dong vo tinh ngay den vung chuyen canh 
cung chUa co. Phai bat dau b&ng viec chon nhtfng cay 
me, co nhufng d&c tinh nhu : dau trai nhieu, hinh thu 
deu dan {co kha n&ng chu phan tot) it xO, ty le com 
(phan an duoc) cao, mui thorn hap dan roi nhan vd 
tinh, so sanh de tao ra nhung dong vd tinh. 

Nhan giong bang hat cung duoc nhung it ngudi ap 


16 



dung. Trong san xuat hi$n nay vi du nhu Cdi Mem, 
ngudi ta da san xuat h&ng loat mang cau xiem ghdp 
len binh bdt. Hat binh bat lay cay dai moc nhieu of 
bd lach. Gieo vao bau, bit dau tif thang thuf 6 trd di. 
Khi cay cao 50 - €0 cm than cay bang cay but chi la 
co the ghep. M^t nho, lay tur canh mang cau xiem da 
hoa go d cho da rung 14 co the lay m£t chi bang hai 
lat dao. Cung co the gieo hat binh bat len luong ucfng, 
sau khi ghep song mdi bufng len, boc mo cau thanh 
bau. Do dat phu sa n£ng, bau chac cho nen so' cay 
chet khi danh di trong rat it. O Cuba, An Do v.v... 
ngUdi ta thudng ghep canh. Goc ghep mot n&m tuoi 
trd len, cat cut ngon sau do cat mot vet xien tit dudi 
len dai khoang 4 cm. Canh ghep la nhufng canh mang 
ci u xiem da hoa go dudng kinh vda bang goc ghep va 
khuc canh dung de ghep khong co Id. Cat mot ldt 
xien tCi tren xuong chan canh ghep, vita khdp vdfi vet 
cat tren goc ghep roi buoc ap khit vao goc ghep. 

3. Ky thuat tr6ng 

Neu trong td hat, phai chon dat thoat nude, 
khong phen man va phai du am vi mang cau xiem 
khong chiu han nhu mang cau dai va cung khong chiu 
phen, man ung nhu* binh bat. 

O thanh pho', trong mang cau xiem ghep len binh 
bat la tot nhat vi or nhufng huyen nhu Binh Chanh, 
Thu Dufc, nhufng dat thap, nhiem phen, de bi ngap rat 
nhieu va khong trong dUofc cay gi khac. Khong can 
danh iiep cao va khoang each giufa cay 4 - 5 m la vda. 

Bon phan chudng 20 - 30 kg/goc, khi trong 2 nam 


17 



dau bon them 30 kg/goc, lam l lan. N£m thuf 3, 4, khi 
cay b&t dau ra trai, bon tang len 30 - 40 kg, vao cuoi 
hoSc dau vu mu*a - va nam nao cung tiep tuc nhxS vay. 

Bon phan khoang cung nhtf bon cho mang cau 
dai, tufc la 1 - 2 n&m dau bon 0,5 kg/goc phan NPK 
16, 16, 8, bo sung them phan Kali. Nhting nam sau 
tang dan them 1 tuoi thi them 0,5 kg, vi du nam thuf 
3 la 0,5 kg + 0,5 kg + 0,5 kg ttfc 1,5 kg phan NPK, bo 
sung them phan Kali. 

Mua kho d thanh pho ban ac liet nen tu goc bang 
mot ldp rum, cd, day 20 cm va diidng kinh 1 met trdf 
len de chong co dai va cung de chong phen, muoi theo 
cac ong vi quan hoc len mat dat. 

4. Sau benh 

Sau gay hai pho bien nhat van la rep sap va cac 
loai ray mieng chich hut khac lam giam chat lutrng, 
san lurpng- 

Cung nh \J d mang cau dai, tri being nhieu loai 
thuoc nhir Bi 58ND, Applaud, Mipcin v.v... 

Rep va ray ngoai viec chich hut nhi/a lam hai 
trai, con md cda ngo cho mot so benh xam nhap, nhat 
la benh than thif gay nhufng vet hoai den. 

Cach de pbong : trong thiia, giuf ve sinh trong 
vtfdn khong de canh la bi benh, vifcmg vai ke ca cac 
loai trai cay khac cung bi than thuf pha hoai nhu oi, 
tao gai, xoai v.v... Xit thuoc Benlat C, Kasuran BTN, 
Aliette 80 BTN v.v... 


18 



Chiu irdch nhiem xuat ban: 

NGUYEN CAO DOANH 


Ban ihdo : NGUYEN PHtyNG THOAI 

Bia : ANH VU 

nhA xuat ban nong nghiep 

167/6 - PhLiang Mai ■ Dong Da - Ha Noi 
DT: (04) 8523887 ■ 5760656 ■ 8521940 
Fax: (04) 5760748. E-mail: nxbnn&hn.vnn.vn 


CHI NHANH NHA XUAT BAN NdNG NGHIEP 

58 Nguyin Binh Khiem Q.l, TP. Ho Chi Minh 
DT: (08) 8297157 - 8299521 
Fax: (08) 9101036 






In 1.030 ban> kho 13 x 19cm iai Ciy in Boo hi & XNK. D&ng ky ke 
hooch xual ban so 08-2006 / CXB /41 -223 /NN do Cue Xudt ban cap 
ngay 15/12/2005. In xong va nop Itfu chieu thong 4 / 2006. 



w^ 4, - 223/NN 


nn^Q30 11 200832 

005U 3 000 VNO 


v, »joU32 ,, 944246 11 

Gld: 3.000<3 


Tr£i mang c4u lai Atemoya gi6ng Gefner , lai giOfa mang c4u tSy Cherimoya v& mang c£u ta 










